Tổ chức từ thiện 


Hình thức cao nhất của tình yêu 


Hãy để tất cả mọi thứ của bạn được thực hiện với tình yêu. 
1 Cô-rinh-tô 16:14 


Mặc dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của 
các thiên thần, và không có tình yêu thương, nhưng tôi trở 
nên giống như đồng thau hay tiếng chũm chọe leng keng. 


Và mặc dù tôi có món quà tiên tri, và hiểu biết mọi điều bí 
ẩn, và mọi kiến thức; và dù tôi có hết lòng tin đến dời núi 
được, mà không có tình yêu, tôi cũng chẳng là gì. 


Và dù tôi đem tất cả tài sản của mình để nuôi người 
nghèo, và dù tôi hiến thân để chịu thiêu mà không có tình 
yêu, thì điều đó cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. 


Tình yêu đau khổ lâu dài, và tử tế; tình yêu không ghen tị; 
tình yêu thương không khoe khoang, không tự phụ, không 
cư xử trái phép, không. tìm tư lợi, không dễ bị khiêu khích, 
không nghĩ đến điều ác; không vui mừng về sự gian ác, 
nhưng vui mừng trong sự thật; Chịu đựng tất cả, tin tưởng 
tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 


Tình yêu không bao giờ thất bại: nhưng nếu có những lời 
tiên tri, chúng - sẽ thất bại; nếu có tiếng lạ, chúng sẽ chấm 
dứt; Nếu có kiến thức, nó sẽ biến mất. 


Vì chúng tôi biết một phần, và chúng tôi nói tiên tri một 
phần. Nhưng khi cái hoàn hảo đến, thì cái gì là bộ phận sẽ 
bị loại bỏ. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói như một đứa trẻ, tôi hiểu 
như một đứa trẻ, tôi suy nghĩ như một đứa trẻ: nhưng khi 
tôi trở thành một người đàn ông, tôi bỏ đi những thứ trẻ 
con. Vì bây giờ chúng ta nhìn xuyên qua một tấm kính, tối 
tăm; nhưng sau đó đối mặt: bây giờ tôi biết một phần; 
nhưng sau đó tôi sẽ biết ngay cả khi tôi cũng được biết 
ến 


Và bây giờ đức tin, hy vọng, tình yêu, ba điều này tồn tại; 
nhưng lớn nhất trong số này là tình yêu. 


1 Cô-rinh-tô 13 


Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy từ bỏ 
mình như những người đàn ông, hãy mạnh mẽ lên. Hãy 
để tất cả mọi thứ của bạn được thực hiện với tình yêu. 

1 Cô-rinh-tô 16:13-14 


Vậy, anh em là kẻ được chọn của Thiên Chúa, thánh 
thiện và yêu dấu, hãy mặc lấy lòng nhân hậu, nhân hậu, 
khiêm nhường, hiền lành, nhịn nhục; Chịu đựng nhau và 
tha thứ cho nhau, nếu có ai cãi cọ với ai: như Đấng Christ 
đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Và trên tất 
cả những điều đó khoác lên mình tình yêu, đó là mối dây 
liên kết của sự hoàn hảo. Và hãy để sự bình an của Đức 
Chúa Trời ngự trị trong lòng bạn, vì bạn cũng được kêu 
gọi trong một thân thể; và hãy biết ơn. 

Cô-lô-se 3:12-15 


Ân điển và bình an cho bạn từ Thượng Đế, Cha của chúng 
ta và từ Chúa Giê-xu Christ. Hỡi anh em, chúng tôi luôn 
cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh em, vì đức tin của anh em 
ngày càng gia tăng, và tình yêu thương của mỗi người 
trong anh em dành cho nhau cũng gia tăng; Vì vậy, chính 
chúng tôi vinh danh anh em trong các nhà thờ của Thiên 
Chúa vì sự kiên nhẫn và đức tin của anh em trong mọi sự 
bắt bớ và hoạn nạn mà anh em chịu đựng: 

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 2-4 


Điều răn cuối cùng là yêu thương từ tấm lòng trong sạch, 
lương tâm tốt và đức tin chân thật: 1 Ti-mô-thê 1:5 


Vì vậy, chúng ta lao nhọc và chịu sỉ nhục, vì chúng ta tin 
cậy nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Cứu Chúa của mọi 
người, đặc biệt của những người tin. Những điều này chỉ huy 
và dạy dỗ. Đừng để ai coi thường tuổi trẻ của bạn; nhưng 
phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, tỉnh thần, đức tin, 
sự trong sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chuyên cần 
đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến khi ta đến. 

1 Ti-mô-thê 4:10-13 


Nhưng trong một ngôi nhà lớn không chỉ có đồ bằng vàng và 
bạc, mà còn có đồ bằng gỗ và bằng đất; và một số để vinh 
danh, và một số để làm nhục. Do đó, nếu một người đàn 
ông thanh tẩy bản thân khỏi những điều này, thì anh ta sẽ 
là một chiếc bình vinh dự, được thánh hóa, đáp ứng cho chủ 
nhân sử dụng, và sẵn sàng cho mọi công việc tốt lành. Cũng 
hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ: mà theo sự công 
chính, đức tin, tình yêu thương, hòa bình với họ là những 
người lấy lòng trong sạch kêu cầu Chúa. Nhưng những câu 
hỏi ngu xuẩn và thiếu hiểu biết tránh xa, vì biết rằng chúng 
gây xung đột giới tính. 2 Ti-mô-thê 2:20-23 


Nhưng sự cuối cùng của mọi sự đã gần: vậy các ngươi hãy 
tỉnh táo và tỉnh thức cầu nguyện. Và trên hết, hãy có tình 
yêu thương nồng nàn giữa anh em: vì tình yêu sẽ che lấp vô 
số tội lỗi. Sử dụng lòng hiếu khách với nhau mà không có ác 
cảm. 1 Phi-e-rơ 4:7-9 


Và bên cạnh đó, hãy siêng năng hết sức, hãy thêm đức tin 
vào đức tin của bạn; và để đức tri thức; Và để biết điều độ; 
và để tiết chế sự kiên nhẫn; và kiên nhẫn tin kính; Và đối với 
sự tin kính của tình anh em; và tình yêu thương nhân từ 
huynh đệ. Vì nếu những điều này ở trong anh em và dư dật, 
thì anh em sẽ không son sẻ và không kết quả trong sự nhận 
biết Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. 

2 Phi-e-rơ 1:5-8 


